Trên Đời Có Bồn Cai Ngu 
Phan Tình 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Trên Đời Có Bốn Cái Ngu 


Phan Tình 
Trên Đời Có Bốn Cái Ngu 


_ TRÊN ĐỜI CÓ BỔN CÁI NGU_. 
LÀM MAI LÃNH NỢ GÁC CU CẦM CHẦU 


Thật ra trong cái cõi đời ô tạp này nó có trăm, ngàn cái ngu 
chứ đâu chỉ có bốn cái Làm Mai Lãnh Nợ Gác Cu Cầm Chầu. 
Sao ca dao không nhắc đến những cái ngu kia, từ cái ngu 
nhỏ đến cái ngu to chả có cái ngu nào giống cái ngu nào. 
Lúc nhỏ đi học làm bài trật bị thây mắng ngu, về nhà làm 
việc vụng về hư hỏng cũng bị mắng ngu, 


lớn lên bước vào đời sống thì vướng không biết bao nhiêu là 
cái ngu.Tựu trung, làm một con người thì không tài nào 
tránh cho khỏi những cái ngu, hoặc bị người mắng đồ ngu. 
Nhưng xét cho cùng, nều ai cũng hành động khôn ngoan thì 
đời còn chỉ là thú vị. Tuy nhiên, nhờ những cai ngu đó, nhất 
là khi biết đó là những cái ngu thì không còn ngu nữa. 


Theo truyền tụng nhân gian, thì trên đời có 4 cái ngu mà đệ 
nhất ngu là làm mai. Vậy chúng ta hãy bình tỉnh xét coi mai 
nhân ngu ở chổ nào. 


Theo phong tục tập quán của dân tộc chúng ta, trai gái ít 
được tự do giao thiệp để tìm hiểu nhau trước khi tiến tới hôn 
nhân, do đó, việc dựng vợ gã chồng cho con cái đều phải có 
mai nhân tham dự vào. Dù hai bên gia đình trai gái đã có 


trao đỗi, hứa hẹn gả bán giữa nhau, những theo cổ tục vẫn 
cứ cần phải có nghỉ lễ đầu tiên là mai nhân bắn tiếng cho 
nhà gái trước. Như vậy, mai nhân là người có công đầu tiên 
trong việc dựng vợ gả chồng đúng như phong tục của chúng 
ta, vậy tại sao cho việc mai mối và mai nhân là ngu ? 


Làm tăng phần tốt đẹp tròn trịa trong phong tục do tổ tiên 
bày ra là ngu sao ? Là người đầu tiên góp phần kết hợp cho 
đôi trai gái nên vợ nên chồng, sanh con đẻ cái nối dõi tông 
đường là ngu sao ? Mai nhân đầu phải là người tự động chạy 
đến cầu cạnh để được mai mối, nhưng là chính cha mẹ đôi 
trai gái phải cầu cạnh đến mai nhân. Cầu cạnh mai nhân 
giúp đở xong rồi xoay qua mắng mai nhân là ngu thì xem ra 
không có văn hóa mấy. 


Mai nhân là người có công vào thời trước và kể cả thời nay 
cũng vậy. Trong thời đại văn minh, mai nhân cũng theo đà 
tiến hóa mà se kết nên những cặp vợ chồng qua những 
trang kết bạn, trang hôn nhân và các văn phòng se duyên, 
tạo điều kiện cho những cặp trai gái nhút nhát, cả thẹn hoặc 
thiếu điều kiện thời gian và không gian tìm hiểu nhau. 


Cái chuyện mai nhân tự mặc nhận là ngu hoặc bị người đời 
gán ghép cho ngu, xem ra hơi qúa đáng nếu không muốn 
nói là hàm hồ. 


Mai nhân được lợi gì trong vấn đề xe duyên nên đôi vợ 
chồng ? Ngày xưa trả ơn cho mai nhân là cái thủ lợn, ngày 


nay chỉ một khoản tiền nhỏ của dịch vụ se duyên. Nhưng 
công của mai nhân rất lớn, vì đã tạo cho rất nhiều cặp trai 
gái nên vợ nên chồng, sanh con đẻ cái nối dõi tông đường, 
đất nước thêm người thêm của giàu mạnh sung túc. 


Vấn đề mai nhân bị đời gán ghép cho là ngu. Gia do cũng 
chỉ vì có những cặp vợ chồng cơm không lành canh không 
ngọt, đâm ra đổ thừa oán trách mai nhân mai mối quàng 
xiên, thay vì phải tự xét lại gia đình đổ vỡ là do đâu. 


Từ nơi những gia đình đổ vỡ đó, rồi trách mai nhân và cho 
cái chuyện làm mai là ngu, thì chẳng hoá ra ta chưởi luôn cả 
đến ông Tơ bà Nguyệt kẻ thừa hành Thượng Đế xây dựng 
gia đình trần gian. Thánh Kinh của người Công Giáo ghi : Sự 
gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân chia.. 


Rất rỏ ràng, ai bỏ vợ bỏ chồng là tự ý mình gây nên, không 
thể trách trời trách đất, trách ông Tơ bà Nguyệt hoặc mai 
nhân và cái chuyện làm mai là ngu. 


Đến cái ngu thứ hai là cái ngu lãnh nợ. 


Trong đời làm gì có chuyện một người xa lạ dám đứng ra làm 
cái chuyện lãnh nợ cho mình, để đến khi mình trả không nổi 
họ sẽ... lãnh đủ sao ? Khi có một kẻ nào đó dám lãnh nợ cho 
mình thì kẻ đó phải là người thân thích ruột thịt, hoặc là bạn 
bè thân tín, hay là người láng giềng thật tốt bụng. Tóm lại 
những người dám lãnh nợ là những người tin tưởng nơi mình, 


đặt niềm tin trọn vẹn vào lời hứa của mình thì mới lãnh nợ 
cho mình được. Đây là những người có một tâm hồn rất tốt. 


Lãnh nợ cho người không phải là một điều ngu. Còn cái 
chuyện mình không chịu trả món nợ là do nơi mình không 
trọng lời hứa, hoặc có ý lường gạt, như vậy là một hành 
động của người đểu chứ đâu phải người lãnh nợ là ngu. 


Tại sao lại cho người chịu lãnh nợ hộ mình là người ngu, một 
khi tâm hồn họ rất nhân hậu, dám vì anh em bè bạn mà 
lãnh nợ giùm. Họ cũng biết, mỗi khi ai đó phải đi vay nợ là 
đã cạn vốn liếng, là chỉ còn cái khố che thân thôi. Và họ 
cũng biết luôn nếu ai đó không chịu trả nợ thì họ sẽ lãnh đủ. 
Mặc dù đã biết sự nguy hiểm sẽ đến với họ khi chịu đứng ra 
lãnh nợ giùm người, nhưng họ vẫn lãnh nợ cho người, thì đó 
là một con người tốt có lòng thương người, là một hành động 
nhân hậu, khôn ngoan chứ không phải là ngu. Một người như 
vậy mới đúng nghĩa là một con người. 


Ai nghỉ cái hành động lãnh nợ là ngu là không đúng đạo lý ở 


đời rồi. 


Vì, ở đời mấy ai dám tự hào rằng không bao giờ mắc nợ. Từ 
bậc đế vương công hầu khanh tướng, cho chí dân ngu khu 
đen đều có vướng phải nợ cả. Sanh ra là đã vướng phải nợ, 
đồng thời cũng sẽ có người lãnh cái nợ đó cho mình. 


Nguyên một cái chuyện vừa mới oe oe chào đời hôm trước 


hôm sau là đã bỉnh của nợ ra đây đít, ai là người lãnh cái 
đống nợ đó nếu không phải là cha mẹ, ông bà . Dù trên 
danh nghĩa gì thì họ cũng đã phải lãnh cái của nợ đó rồi. 


Dân tộc chúng ta có câu châm ngôn thiệt gói ghém ân nghĩa 
tròn trịa. 


Ăn trái nhớ kẻ trồng cây. 


Nhớ đây là nhớ ơn những người đã khó nhọc trong những 
công việc vất vả. Ta có bát cơm ăn là nợ bác nông phu, ta 
có áo quần mặc là nợ kẻ trồng dâu chăn tằm, ta có nước 
uống là nợ người đào giếng. Rồi thì chỉ mới hơn 30 năm nay 
thôi khi sau tháng 4/75 hơn triệu người chúng ta chạy sang 
đây lánh nạn cộng sản, trứơc là ở mấy trại ty nạn Á Châu, 
nào là tiền ăn thức uống, thuốc men chạy chữa, trang trại 
nhà cửa cho chúng ta ngủ nghê...đổ cả đống nợ ra đó ai là 
người lãnh ? Rồi đến khi được đi nước thứ ba thì ôi thôi còn 
khối món nợ ra đó, nào tiền tàu bay, taù thủy, xe cộ đưa 
đón, tìm nhà tìm cửa, lo công ăn việc làm, lo an sinh xã hội 
và còn không biết bao cái lo khác cho chúng ta được ổn định 
cuộc sống trên mảnh đất mới. Ta có phải là...tía họ đâu mà 
họ phải lãnh nợ cho chúng ta dữ vậy ? Trong chúng ta, 
những thành phần ty nạn sau 75 có ai đã trả được phần nào 
cho kẻ lãnh nợ hộ ta chưa ??? Nhưng đó là những mối nợ 
ràng buộc, qua lại giữa chúng ta trong đời sống mà chúng ta 
còn có cơ hội trả được. Nhưng còn những mối nợ khác mà 
cho đến chết chúng ta cũng không tài nào trả nỗi. Đó là 


những mỗi nợ trời đất mà ta đang hưởng nhờ : 


Không khí cho ta thở hít, mưa nắng cho ta cày bừa, đêm 
ngày cho ta phân biệt thời gian, thiên nhiên hoa lá cho ta 
nhìn ngắm, chim muông thú vật cho ta thực phẩm. v.v... ta 
nợ trời đất biết chừng nào mà kể. Những mối nợ đó ta đã 
không tài nào trả nổi, lại còn phạm thêm bao nhiêu là nợ 
nần tội lỗi khác, đến đỗi chính Ngôi Hai Thiên Chúa phải 
giáng trần chịu chết trên thập tự gía để cứu chuộc nợ nần 
tội lỗi giúp cho chúng ta được rỗi . 


Bộ những hành động lãnh nợ cho nhau đó đều là ngu cả 
sao ? Vừa thôi chứ, bộ coi mấy cái chuyện đối xử tốt lành 
thương yêu nhau của tình Chúa, tình người là ngu sao ? 


Rồi đến hai cái ngu sau là Gác Cu và Cầm Chẩầu. 


Đây thuộc trong lãnh vực nghệ thuật âm nhạc và tiêu khiển 
giải trí, thì phàm phu tục tử làm gì hiểu thấu đáo cặn kẻ 
những thú vui thanh nhã của tao nhân mặc khách mà lên 
tiếng bình phẩm khôn dại 


Ai là người chiếc giải âm luật một cách thuận tình hữu lý ? Ai 
là người phân biệt, thông hiểu đâu là tiếng cu gáy gù mái, 
hoặc lúc cùng địch thủ chuẩn bị xung trận so tài hơn kém. 
Phải là người đã dày công học tập nghiên cứu mới có thể 
giải bày rốt ráo và tận hưởng đến tột cùng những thú vui tao 
nhã đó. 


Cầm chầu để thưởng phạt một cách công bằng cho một 
màn hát của ca nhi, đâu phải ai ai cũng cầm chầu được. Có 
hiểu được âm luật, có rành về tuồng tích, và phải có tâm 
hồn trong sáng lành mạnh không bị cám dổ bởi lớp son 
phấn, sắc diện của ca nhi thì mới có thể cảm chầu công 
minh được. 


Một người đã đạt đến trình độ thưởng ngoạn nghệ thuật 
thấu đáo và trong sáng khi cầm chầu như vậy là ngu sao ? 


Gia do gán ghép cái chuyện cầm chầu là ngu, cũng chỉ tại 
nơi mấy anh hề diễu dở, không được tiếng chầu khen 
thưởng rồi xoay ra chưởi kẻ cầm chầu : 


« Da trâu chứ có phải da... tía anh đâu mà không đánh » 


Chưởi như vậy chỉ tổ tăng thêm cái sự thiếu văn hóa của 
mình thôi, người giám khảo cầm chầu không hề suy suyển. 


Tóm lại, người cầm chầu như vị giám khảo cuộc thi, họ phải 
có một trình độ cao, ít nhất họ phải rành sáu câu trong nghệ 


thuật âm nhạc, tuồng tích như đã nói ở trên. 


Những người có trình độ như vậy thì không thể cho là ngu 
được. 


Còn như cái chuyện gác cu cũng vậy. Đây là một cái thú tiêu 


khiển thanh nhàn. Gạt bỏ mọi phiền toái nhân gian, tìm vào 
chốn sơn lâm thoáng mát, cây gió im lìm, hương hoa trăm 
thức, ngát mùi rừng núi bao la. Ta ngồi thả hồn say đắm vào 
tiếng cu rúc lên từng hồi, để tận hưởng cái thú, cái khoan 
khoái của sự đoán định tiếng cu còn ở xa hoặc gần, cu non 
hay cu già, rồi ta sùy con cu mồi và lắng tai nghe hai chú cu 
vươn cao cổ cất tiếng gáy đối đáp, có tiếng nghe như chọc 
ghẹo nhau, lúc như châm chích, tức bực như muốn sấn sổ 
vào nhau. Cuối cùng không chịu nỗi tiếng gáy có tập luyện 
của chú cu mồi, con cu hoang nhào vào ăn thua đủ và...sập 
bẩy !!! ta thở phào khoan khoái như chính ta đã chiến thắng 
sau một cuộc so găng. 


Có đi rừng gác cu thì mới hiểu được cái sung sướng tuyệt vời 
của kẻ gác cu. Còn không, cứ ngồi nhà võ đoán bây bạ muỗi 
đốt, kiến cắn hoạc bị...mụ vợ cằn nhẳn la lối, rồi gán cho cái 
thú gác cu là ngu là không đúng rồi đó. 


Nếu cứ cho rằng đi gác cu là ngu, thì trên đời còn có khối cái 
thậm ngu hơn. Thí dụ như mê đá gà, ngoài cái sự thua độ 
tốn tiền ra còn phải thức khuya dậy sớm chăm lo nuôi nấng 
tập tành tẩm luyện, hút đờm hút dãi mất vệ sinh qúa đi thôi. 
Rồi nào là mê cá ngựa đến tàn gia bại sản, mê cờ bạc, mê 
hút sách chích choác, mê nhảy đầm, thậm chí còn mê...gái 
nữa mới chết...Cái mê này thiệt là thậm ngu đa, co nguy cơ 
tan cửa nát nhà, mấy bà vợ sẽ tru tréo lên : 


Cha tiên sư cái sự đời, bộ bụt nhà không thiêng sao mà chạy 


theo của lạ, để cho bà phải ngậm đắng nuốt cay, đêm năm 
canh vò vỏ một mình : 


Năm thì mười hoạ hay chăng chứ . Một tháng đôi lần có 
cùng không !! 


Biết không hở cái thằng... gìa dịch mê tom chát mà ăn phải 
bùa mê thuốc lú ! 


Cái mê nào cũng có cái thú của nó, đồng thời cũng không ít 
cái hại. Trong những cái hại ta nên lựa cái ít hại nhứt mà 
chơi như gác cu chẳng hạn, chứ đừng có vơ đũa cả nắm mà 
phê phán sự khôn ngu ở đời này, trong khi ta chưa hiểu một 
chút gì về thú tiêu khiển đó cả. 


Phan Tình 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Sưu tầm: CTT 

Nguồn: 

Được bạn: Thanh Vân đưa lên 
vào ngày: 23 tháng 9 năm 2008 


